Khám phá tính năng AI trên thiết bị Home 


Camera Viettel phần biệt được người, vật 


Giới thiệu Home Camera Viettel 

Cuối năm 2020, Viettel đã cho ra mắt Home Camera - sản phẩm đầu tiên trong chuỗi 
hệ sinh thái SmartHome với đầy đủ các tính năng thông minh, hiện đại với một mức 
giá vô cùng hấp dẫn. Đây là giải pháp thông minh giúp khách hàng bảo vệ tài sản, 
đảm bảo an ninh và trò chuyện cùng các thành viên trong gia đình với mức độ bảo 
mật cao. Home Camera Viettel gồm 2 thiết bị nổi bật là Camera 360 trong nhà và 
Camera ngoài trời. Đặc biệt, thiết bị camera ngoài trời Viettel được tích hợp công 
nghệ AI thông minh giúp phân biệt chuyển động người và vật. Có thể thấy, kinh tế 
phát triển kéo theo những vấn đề về xã hội cũng ngày một phức tạp. Thiết bị Camera 
Viettel thông minh sẽ bảo vệ bạn và gia đình khỏi những vấn nạn trộm cắp tài sản, 
trật tự an ninh, dàn dựng kịch bản để lừa đảo,... Lắp đặt camera bạn có thể theo dõi 
diễn biến từ xa, theo dõi hoạt động của khu vực thông qua ứng dụng VHome trên 


điện thoại, máy tính một cách dễ dàng và thuận tiện 


KHÁM PHÁ 


TÍNH NĂNG AI PHÂN BIẾ 
NGƯỜI, VẬT TRÊN THIẾ 


HOME CA 
VIETTEL 


Những tính năng nỗi trội của Home Camera 

Ngay từ khi ra mắt, Camera Viettel đã nhanh chóng chiếm được vị trí nhất định trên 
thị trường nhờ những tính năng vượt trội, và nhận được sự ủng hộ của hàng nghìn 
người tiêu dùng trong nước: - Là thiết bị camera an ninh thông minh tốt nhất thị 
trường, hệ thống máy chủ và lưu trữ dữ liệu được đặt tại Việt Nam rất an toàn và ồn 
định. - Thiết lập hàng rào báo động khi phát hiện có đột nhập bất thường - Dữ liệu 
được lưu trữ trên đám mây lên đến 30 ngày, cho phép người dùng thực hiện xem và 
phát lại video theo thời gian thực mọi lúc, mọi nơi - Sử dụng chuẩn nén H265 giúp 
tiết kiệm băng thông kết nối mạng và không gian lưu trữ - Rất nhanh chóng và dễ 
dàng điều khiến và găn thiết bị camera thông qua ứng dụng VHome - Quyên truy 
cập có thể được chia sẻ và chỉ định cho nhiều đối tượng khác nhau - Chức năng AI 
phân biệt chuyên động của người và vật - Theo dõi chuyên động thông minh - Chức 
năng đàm thoại 2 chiều trực tiếp, phù hợp với sự tiện lợi - Dịch vụ camera của Viettel 


hỗ trợ khách hàng 24/7 và bảo hành thiết bị 12 tháng 


Công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến phân biệt chính xác chuyển động của người 
và vật 

Bước đột phá kỹ thuật của Viettel Home Camera là tích hợp chức năng AI trong thiết 
bị, hay còn gọi là trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence). Người dùng có thể theo 
dõi, giám sát và điều khiến từ xa thông qua ứng dụng VHome do Viettel cung cấp 
để dễ dàng quản lý. Sau khi bật chức năng AI, camera có thê phân biệt chính xác 
chuyên động của người và vật, đồng thời sẽ chỉ đưa ra cảnh báo khi có chuyển động 
của con người, để tránh làm phiền khu vực cảnh báo của người dùng khi chó mèo đi 
qua diện tích. Nếu người dùng tắt tính năng này, mọi chuyên động bất thường sẽ 
được báo về thiết bị. Bất kế ánh sáng yếu vào ban đêm hay thời tiết xấu, camera gia 
đình có thê cung cấp cho khách hàng hình ảnh full HD rất rõ nét. Ngoài ra tính năng 
đàm thoại 2 chiều giúp mọi người trò chuyện, liên lạc với nhau thông qua micro 
cũng được tích hợp trên camera.Do đó, thiết bị được áp dụng cho nhiều đối tượng, 
đặc biệt là những gia đình có người già và trẻ em. 

Ngoài ra, việc kết nối Camera tại nhà không cần đi dây phức tạp mà sử dụng trực 
tiếp wifi hoặc mạng LAN của Viettel. Thiết kế sản phẩm nhỏ gọn, hiện đại phù hợp 
với mọi không gian mà không làm mất đi vẻ mỹ quan của ngôi nhà. Những vị trí cần 
lắp đặt camera thông minh để đảm bảo an ninh thường là công nhà, cửa trước, nhà 
để xe, ban công,... các đồ vật như lá rụng, con vật, xe cộ... camera sẽ ghi lại những 
hình ảnh quan trọng. Khoảnh khắc ai đó có mặt sẽ được ghi lại và báo động sẽ được 
đưa ra trong trường hợp có sự xâm nhập bất thường. Giúp bạn phát hiện kịp thời 
những kẻ có ý định xâm nhập trái phép và lấy cắp tài sản, tránh những thiệt hại 
không đáng có. Đây là sự khác biệt rất lớn mà một thiết bị camera hỗ trợ AI tạo ra. 


Xem chỉ tiết tại: 


https://vIettel.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/kham-pha-tinh-nanø-aI-phan-bIet-nøuoI-vaf- 


tren-thiet-bi-home-camera-viettel/18S961344 


